Xem Hướng Nhà Theo Tuổi Có Lợi Ích Gì ? 

Người xưa có câu “An cư mới lập nghiệp” con người ta luôn luôn nhắm đến việc 
đầu tiên là phải có chỗ an cư rồi mới tính đến chuyện lập nghiệp lâu dài thu hút 
đến chủ nhân. Nếu như xem tuổi vợ chồng hòa hợp để xác định sự xung hợp của 
2 người. về duyên phận, Từ đó sớm tìm cách hóa giải để cải thiện vận mệnh vợ 
chồng tốt đẹp hơn và nhiều tài lộc hơn. 


Bạn nên tìm hiểu xem phong thủy chọn hướng nhà ở, mua dự án bất động sản 
điều đó giúp bạn lựa chọn được hướng tốt hợp với mình đem lại nhiều điều thuận 
lợi may mắn. Bởi phong thủy quy ước có tất cả 8 hướng, 4 hướng chính và 4 
hướng phụ. 

Mỗi hướng chính đều là 1 tiêu chí mang đến cho bạn một ý nghĩa của nó và luôn 
luôn riêng biệt với tuổi của bạn. Vì 8 hướng đó chỉ có 4 hướng mang lại vận mệnh 
tốt cho bạn và các thành viên trong gia đình bạn luôn luôn suôn sẽ và tốt đẹp. 
Bốn hướng còn lại là nhóm hướng xấu sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tài vận bạn và 
gia đình ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp của bạn ít được thăng tiến, phát 
triển. 

khi gia chủ chọn xây nhà theo các hướng nhà và có thể Tuyệt mệnh, ngũ qủy đặc 
biệt sẽ là hướng nào để tránh. Từ đó chỉ cần dùng la bàn phong thủy để xem 
hướng xây nhà theo đúng vận mệnh nhất. Xác định hướng cần tìm để làm nhà tốt 
nhất. Xem thêm : https://theclassia.com/ 


` 
j 
“TTIIẾ FT À Ệ 


ma“ 


